flal Gallica 


Bai-hât nhà-quê... 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Trân, Tuà Khai (1894-1983). Auteur du texte. Bài-hát nhà-quê.... 
1928. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. II s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à 
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, 
contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


BUT MAY NGOI VÀNG 


18 Carats 


=-+ dl Eee 


HIEL 


LE «GRAND AIGLE o ? ? 
TỐT THƯỢNG HẠNG 


— —-—a =—-=——— 


“Bán tại; 


Librairie Nara-Ky 


17, Boulevard Francis Garnier 


A-NAM VAN TÂP 


BÀI HÁT NHÀ qu 


Á-Nam Trần-tuấn- Khải soạn 
— = I ner 


CÂU HÁT NHÀ NÔNG CA | 
qe 


a 
ú ée 


Quanh năm cấy hài cầy bừa, 
Vụ chiêm thì hạ, vụ mùa thì đông. 
Ai về nhắn chi em cùng: 
Muốn cho sung sướng nghề nông phải cần. 


Mặc ai kẻ bắc người nam, 
Việc ta, ta ep ta làm ruộng ta. 
Giời cho mưa thuận gió hòa, 
Dân giầu, nước mạnh, cũng là từ đây. 


D 
+ á 


Đầu năm sương muối lạnh lùng, 
Giữa năm mưa gió, còn mong nỗi gl? 
Liệu mà phòng bị mau đi, 
Cư an ta phải cư nguy mới là. 
VINH CÀNH NHÀ NÔNG 
Bốn mùa gió mát với giàng trong, 
Nhớn nhỏ giang sơn một cánh: đồng. 


S "8 in i H SÉ zg Se -j o . 
} f; 
1 
Las ` 
P 
' 
E e 


NÔNG THƯƠNG VẤN ĐÁP 


Một bên buôn bản ở thành-phố, 
Một bên cầy cấy ở thôn-Ồ. 

Nông, thương, cùng bận cách sinh-nhai, 
Xưa nay chưa từng khi gập gỡ. 
Một hôm xui khiến bởi vì đâu, 
Đôi bên nam bắc bông gặp nhau. 
Chuyện chuyện chò chò rất vui vẻ, 
Hết lời, lại gạn nồi xưa sau. 

Bên thì kê chuyện ở lâm tuyèn, 

e Bêm ngày cắm cúi với điền viên. 
Nào lúc giầm sương, khi giãi nắng, 
Những là lam-lú với lophiên, ~ 
Quanh năm kỳ-cọm cây voi bừa, 
Vụ chiêm “hua xong, dà vụ mùa, 
Mầu mỡ ngô khoai làm chí chết, 
Lại khi lo nắng, lúc lo mưa, 
Được mùa dã chẳng dược là baol- 
Lại còn thất-bát với ba-dào. 

Vo con đông đúc, sưu thuế ngặt, 
Việc làng việc nước linh làm sao? 
Cái công khó nhọc có quản chỉ, 
Cũng mong đắp déi cho qua thì. 


— 4 — | 

I 

e: 3 | 4 
Ai ngờ thủy han huug-hoang mãi, | 
/ | : 8 & ; | 

Loanh quoanh làn chẳng ăn thua gì 7 1 
| 1 
[rong cuộc sinh nhai thực vất vả, {| 
Tính quần xoay quanh khôn hà da. 
Việc nông là việc gốc xưa nay, 1 
SEE à h L 

Gốc đã suy-dôi thì hong cả. 
f 

r “ . e e ef í 
thế mà ai có biết cho đâu. | 
Vân cứ xoay quanh hại lấn nhau, A 


Những nơi xa lạ không khai-khần, | 
Những điều ich-loi không doanh-câu. 
Nội có đồng hoang còn chán đó, 
Nào ai đã biết làm nên có. 

Ngắn thay cho nhữnøg bon vô-lương, 
Chi kiếu-ăn-qguanh phường khốn-khó. 
Họ không mö mắt trông lân-bang, 
Xã-hội phoug-trào đương cải-lương. 
Trong việc chế-tạo, việc khai-khân, 
Dän là hết sức đề khoáng-trương. 
Người ta như thế mình như thé, 
Nông-nỗi xưa nay khôn xiết kê! 
Làm ăn gäp nhữag thời buôi này, 
Biết nghỉ làm sao trừ khói tệ? 

Ấy là tinh-cânh nhà canh-nông, | 
Nước đời ai có biết hay không? 


- 


— D— 


Năm châu đương lúc văn minh thé, 
Mong sao mình cũng duoc ung-dung?» 


Dën này kê lề đường buôn bán, 


«Nay bắc mai nam di dà chán. 


Đắt đắt, € é, những bấp bông, 


Lãi được hàng nghìn, lỗ hàng vạn. 
Con đường sinh-kế thực ngoắt ngheo, 
Những đồ gian-trá càng thấy nhiều. 
Trong trường buôn bán lắm nỗi khó, 
Lãi lờ không bö voi chỉ tiêu. 

Trong ít lâu nay ta chẳng thấy : 
Hiệu sày sắp vỡ, "hiệu kia dấy. 

Hàng họ phô-trương, trông tưởng choảng, 
kỳ-thực lại sắp tan ở đấy. 

So với thương-gia các nước ngoài, 
Ta đây còn kém dû mười-mươi. 

Đã không vốn liếng, lại khi-trá, 

Động làm chỉ tính lợi riêng thôi. 

Hiện nay được mấy nhà dai-thuong, 
Giọc ngang buôn bán đã khác thường, 
Dẫu trong còn thấy điều khuyết-điềm. 
Nhưng nào ai biết lấy làm gương ? 
kềra chỉ vì kém học thức, 

Các lối kinh-doanh không gắng sức. 


Mỹ Lë 


Lại không can däm, it lòng tín, 

Cho nên các việc không đắc-lực. 

Từ khi nhờ có các báo-chương, 

Chỉ bảo cho nhau dủ mọi dường: 
Phàm việc quan-hệ đến sinh-hoat, 
Cũng mong nhất luật mà cải-lương: 
Nay ta sinh-trướng cùng môt nước, 
Nghề nghiệp nòng, thương, tuy có khác. 
Nhưng buôi sinh-nhai cùng khó khăn, 
Ta nêu gắng sức mau mau bước. 

Kẻo đày lững thững mãi sau người, 
Au chẳng được ăn. chơi chẳng chơi, 
Trên chốn võ-dai im im tiếng, 

Yếu hèn khô lám hỡi ai oi?» 

Ấy là hai bên than với nhau, 

Nghe thôi thấm thia đủ từng câu! 
Xét ra khắp cả trong một nước, 

Dè thường cũng chẳng khảc chỉ dän 
Trên dưới tràm nghề kém dů trăm 
Nào ai khuya sóm chiu lưu tâm, 
Buoi doi traul cạnh là nhw thế, 
Nghĩ lại ai ơi kéo nữa làm 


eegene 
8 


e SR 


Tháng mười ta đủ nhau di, 
Ngày thì gặt lúa, đêm thì đánh gianh; 
Đồ thóc vào giành, 
Tiên vác lên vai, 
Trở về con đường cái, nọ lại gấp hai, 
Thuyền-quyên lỡ bước, anh-lài do dang. 
6 4 


* ds: 


NHẮN BẠN THÔN QUÈ 


Đường đường một nước Vièm-bang 

Tiên-long giống eï, Hồng-bàng họ xưa. 
Giang san riêng một côi bờ, 

Bốn nghìn nắm, đến bây giờ là đây. 
Lé-nghi vän-vât sẵn hày, 

Đời đời thêm bót đôi thay mie län ! 
Bấy lâu tục mí tính thuần, 


“Trải đời Đính, Lý qua Trần sang Lë 


Văn-chương tuy có thịnh suy, 
Kê bề phong -hóa kém gi ai dâu? 

löi nay vận mô năm châu, 
Cuộc đời theo với hoàn-cầu biển-thiên, 


.— Teda 


Le Rte 


Vän-phong xưa phải giữ din, 

Mà phương-trâm mới phải nên theo thời. 
Vän-minh may gập bước đời, 

Nhờ trên bảo-họ có người dắt diu, 
Nước non rạng rữa trăm chiều, 

Nông công thương cô mọi điều khoáng-trương, 
Học hành ngày một mở mang, 

Dân-phong ngày một cải-lương dần dần, 
Giời Nam hé cửa duy-tàn, 

So vào lối cũ mười phần khác xưa. 
Việc làng giảm bót xa hoa, 

Khuyên dân chăm chỉ dê mà canh-nóng. | 
Đặt ra hương-hội hội-đồng, 

Duói trên thóa-thuàn đề cùng toan lo, 
Đặt ra có sò chỉ thu, 

Trích tiền dự toán đề trù yiệc công. 
Nào là mở chợ, mổ sông, 

Mở trường giậy học phô-thông mọi miền, 
Lại thêm có Âu - trĩ - viên, 

Nhờ tay đứng dấu lập nêu mới rồi. 
Trẻ thơ con uit đòi nơi, 

Học hành có chốn, ăn chơi có nhà. 
Hương thôn đâu đó gần xa, 


Phải nên gắng sức đề mà sửa sang. 


e 


SR 


Rồi đây mọi việc cải-lương, 


Nông công bácb nghệ mọi đường kinh-doanh. 


Non sông øập hội dua tranh. 
Cùng nhau lên bước văn-minh khó gi ? 
Mấy lời nhắn bạo thôn quê... 


NHẮN BẠN NÔNG TA 


Hội Âu, À đương khi chen chúc, 
Cuộc nông thương gập lúc ganh dua. 
Cái gương nhân sự trò trò, 

Ở đời hay được, hèn thua lạ gì? 
Dem thế-cục ngẫm suy đo đắn, 
Mượn bảo chương nhắn bạn nông ta; 

Đã sinh đất nước non nhà, 

Gập thời ta phải liệu mà gắng công. 
Nước ta vốn Thần-Nông miêu-duệ, 
Xứ ta đây địa-thế phì-nhiêu, 

Ruộn: lây dông tốt cũng nhiều, 

Non sông khí-hậu có chiều thích-trung. 
Nhờ lợi cát triền song Nhï-thüy, 

Nhờ giỏ mùa mặt bề Đông-dương, 


LATE 


Trung-châu mot giải thênh-thang, 

Đất mầu tươi tốt, mùa màng phong thu. 
Nào thóc lúa khoai gò chan chwa, 
Nào thanh bông hoa quả thiếu chỉ, 

_ Tầm tơ súc mục mọi nghề, 

San-hào, hải-vị, kém gì ai dâu? 


Nghiệp nôug-phô bấy lâu sẵn nếp, | 
Kho tự-nhiên giòi xếp riêng cho, | 
Vi chăng sóm biết toan lo, - 
Phủ cường gây dựng cơ đồ khó chỉ. | 
Ngắm địa thế nhường kia tiện lợi, | | 
Béi vì đâu nên nôi khó nghèo ? | 


Dân tình khôu-quân bao nhiêu, 
Nói ra luòng thẹu trăm chiều với ail 
Việc di-väng đành thôi không kê, 
Còn trương-lai phải nghĩ sao đây ? 


Lac-Hông vẫn nước non này, bự 
: - D 


Muốn ngày ăn quả, thì cây phải giồng, +. 
Nhờ Đại-pháp hết lòng bâo-h6, 
Dem vän-minh day dô dàn ta, 
Sóng Âu dàn dụa bao la, 
Nông công bách nghệ điều là cải-lương. 


ati OF 


Nào nóng-học nông-trường rộng mở, 
Nào hội thương hội chợ thêm vui, 
MS mang hồ khắp mọi noi, 

Nơi thời dän nước, nơi thời ngăn dé. 
Công khai-hóa nhường kia lộng-lẫy, 
Anh em ta chớ lấy làm chơi, 

Đông-bào hổi bạn nông oi! 

Gập thời chở để lö thời mới ngoan. 
Phải nhớ chữ “gian nan giá sắc. °, 
Phải nhớ câu « di thực vi thiên ». 

Dẫu cho núi bạc sông tiên, 

Sao bàng nông-mẫu là nền bang-gia. 
Nào nhng chốn non xa nước lạ, 
Phải mau mau rộng mỡ mang thêm, 

Ghữ rằng: «thốn thồ thốn kim.» 

Kho giời sẵn đó, lọa tìm noi đâu 2 
Lấy cần-kiệm làm đầu khuôn phép, 
Giữ hiếu-trung theo nếp người xưa, 

Ngoài ra nông-học nông-thư, 

Tàm-tang súc-mục phải cho tỉnh tường. 
Chó dong-duòi theo phường du-dàng, 

Chở a-dua theo đẳng kiêu xa, 


Lá ps 


> ‘ m 
—_—c mmm ls 


Chữ cần là báu trong nhà, 
Phải chăm chút lắm mới là nên công. 


Ta phải biết việc nông việc gốc. | | | 
Cốt siêng nắng chờ lúc phong-thu, | | 
Bao giờ tiên rât thóc dư, | 
Bấy giờ ngang doc tha hồ kinh-doanh. | 
Ta chẳng thấy hoàn-doanh các nước, | 
Són đưa nhau lên bước phú-cường, | 
Chi vi thwc-nghiêp khoáng-trương, 
Nông thương công cô mọi đường mọi hay. 
Ta đây cũng chân tay tai mắt, 
Cũng thóng-minh học-thức theo đòi, 
NO nào im im tăm hơi, 
Phụ lòng bảo-hộ, then nòi Tiên- long ! 
Lë dào-thäi trời công đã định, 
Chữ sinh-tồn toan tính làm sao 2 
Hai mươi mày triệu đồng-bào, 
Phải trông ngọn sóng tân-chào mà dua. 
Đường tiến-bộ giời cho còn rộng, 
Cuộc doanh-hoàn đất cũng còn xoay, 
Bạn nông ta hổi có hay, 
Gäng công mài sắt, có ngày nên kim, 


Ch ` PER 


| + 
| | * ho" 


CÂNH LÀM RUỘNG NĂM NAY 
Hành niên Quy-Ho:i 
Vận trời xoay cuối hội can chỉ, 
Tính mà xem, trong hạt Bắc-kỳ, 
Việc cầy cấy trăm bề vất vả: 
Mấy tháng chang chang nung lửa hạ, 
Một phen đầy dây ngập mưa thu, 
Suốt quanh năm lao-khồ cần-cù, 
Chiêm đã mất, vụ mùa thôi cũng hão, 
Còn e nỗi rừng mưa bé bão, 
Nước sông dâng thủy-lạo đến ngay đây, 
Tình nóng-dàn hay hốt có hay, 
Nỗi eo-cân dà bầy ra cà đó, 
Ai là kẻ thương người khốn khó, 
Nên liệu đường tế-độ lấy nông-gia. 
Nông là việc gốc bang-gia ! 


x 
* # 


THƠ CÁNH LỤT 
(Từ Hà-Nội đi Sơn-Tây) 

Đường từ Hà-nội tới Sơn-Tây, 
Trông thấy đân-tình ái ngai thay I 


EN F is 


Ngoài bãi trào dång tràn măt đất, 
lrong đê nước lũ ngập lưng cây, 
Chiêm mùa chắn ngát ngô khoai hồng, 
Chợ búa buồn tênh cả tép bầy, 

Chài lưới phen này chừng bở lắm, 
Riêug ai thương đến bạn nông đây ? 


A 
$ H 


Riêng ai thương đến bạn nông đây ? 
Lụt lội vi đâu đến nỗi này 2 


Nhó chuyện nàm Thìn năm Ty trước... 


Gởi lời nhắn chị nhän em hay... 
Thóc bồ đành ké lo dè sén, 


Vận kiết thương người phải mwón vay. 


Cái hạn thièn-tai là thé đỏ, 
Nhà nòng nên liệu cải-lương ngay. 


4 
t t 


QUA CÀÂNH ĐỒNG LUT NAM-BINH 


Cảnh lụt Nam thành bát ngât trông, 
Đường đi-lối lại mái chèo thông, 
Cấy cầy mất mát thêm ngao ngắn, 
Chài lưới thung thăng thích vẫy vùng, 


sa 18-4 


Cúi ngắm cổ cây toàn nưới trắng, 
Ngửa trông mây khói một trời khéng! 
Sinh-nhai này chắc vào đâu nhỉ ! 
Độc-địa làm chỉ hối hóa-cóng ! 


m 
+ + 


THUONG TINH NUOC LUT 
Nắm Quỷ-hợi can-chi mat-hôi, 
Vận trời làm lụt lội hung hoang. 
Nước to đê vỡ bốn phương, 

Dân tình cát-cú, mùa màng điên-liên. 
Bước chân tới các miền bị hại, 
Thấy dân-tình rất nỗi thẩm the. 

Trể già đói rách ngồn ngang, 


Minh gầy sức yếu hết đường sinhnhai, 


Lúa đã mất. ngô khoai cüng mất, 
Nhà ngập băng, vướn đất cüng băng. 
Than 6it đâu bề bất bång, 

Muôn dân cơ-cực, biết rằng nhờ đâu! 
Trông cành-trang âu-sầu rút ruột, 
Nghĩ cơ-mầu chua xót thấm gan, 

Ghê thay ngọn nước hung-tàn ! 

Một con độc-địa lầm than bao người ? 


Dee 


Nào những kẻ theo đòi canh-giá, 
Suốt quanh năm vất vả cần-lao, 
Giời làm một trận ba-dào, 

Ruộng nương vét sạch trông vào nỗi chỉ ? 
Nào những kẻ cầy thuê quốc mướn, 
Đồi mầu hôi nuòi nàng trẻ già. 

Gặp cơn bình-dịa phong-ba, 

Lấy ai thuè mướn đề mà kiếm ăn? 
Cũng có chốn hai lần tái-giá, — 
Nước lènh đênh ngập cả hai phen. 

Khô thay- kìa lú dän den, 

Cấy cầy như thế gạo tiền còn chi: 
Của nhà dà quyến đi cho hét, 
Tròng cơ mầu, thấm thiết đòi cơn, 

Kế thì bán vợ do con. 

he thì tan mắc uước non quê người, 
Ké lưu-lạc chân giời mặt nước, 
Người bơ vơ mạn ngược miền xuôi, 

Rau khoai kiếm chác lần hồi. 

Năm nay đành vậy, nữa thời sang năm? 
Kê sao xiết thương-tâm thäm-muc ! 
Hỡi hoàng-thiên cay độc sao đang ! 


_ __ a EE Le. Mec A 
0 Ll 


em fie 


Nào ai nhớ nghĩa đồng-bang, 

Nhở tình đồng-chủng thì thương nhau cùng ? 
Khi hoạn nạn ta cùng cứu giúp, 
Dẫu dan-lao chớ chút quản nài. 

Các nhà từ-thiện ta ơi! 

Phúc nào bằng phúc cứu người đồng-bang, 
Thứ mở mắt trông gương thế-giỏi, 
Khác giống nòi còn doái thương nhau. 

Ta đây xa lạ øì đâu, | 

Tử sinh, vinh nhục, nò nào dà quên. 

Khắp trong nước, sang hèn giầu khó, 
Dù ai ai cũng có lương-tâm. 
Chó nên giới hạn bắc nam, 

Như loài máu lạnh cho cam tấm lòng! 
Dù nhiều ít cüng lòng từ thảo. 

Góp gom nhau kể gạo người tiền, 
Đừng nên tị nạnh ghét ghen. 

Màng mê danh-loi, mà quên giống nòi, 
Nhà sang trọng cùng người giầu có. 
Cuộc hưng công nên mở rộng ra, 

Bao dung kẻ trẻ người già. | 
lrước là được việc, sau {actu ngrôf, | 


es | 


Nào tiền bạc ăn chơi xa xi, LÍ | 
Đề bây giờ cứu kể nông dân, i 

Chò khi thièn-dia xoay vàn. 
Còn dan, còn dất, còn tuần thài-lai, 
Ai oi xìu nhớ lấy nhời.... 1 


— I 


Chàng di đâu không tở không thầy, RN 
Đề em di cấy di cầy sao dang. ` | di 
Chàng dưa khăn gói thiếp mang, 
Đưa ô thiếp xách đề chàng di không. 


my 
+ e 


Bao giò cho đến tháng hai? | 
Cho gái làm cỏ, cho giai be bờ, 
Gái thì kề phú kề thơ, 
Giai thì be bò, kề chuyện bài bây. | 


3 
+ * 


Khuyên em di cấy cho ngoan, 

Đề anh đi gặt kiếm quan tiền dài, 
Tiền đài bớt lấy ba mươi, 

Lai con chín rui đề nuôi mẹ già, - 
Mẹ già như chuối chín cây, 

Khuyên em phải liệu tx ngày còn thơ. 


) 8 
——— EN ` 7 me - 


"Ze KEE 


Ei 
+ KL 


Năm nay nước lón đầy đồng, 
Ruộng nương ngập lụt ta mong nỗi gì! 
Em đây là phận nữ-nhi, - 
Chàng đi xa vắng em thì cậy ai? 
Đam thân làm mướn đông đoài, 
[rước thời nuôi mẹ, sau thời nuôi con, 
Bao giờ con nhởn con khôn, 
Đề con gánh vác nước non cùng chàng. 


* 
* dr 


Gièi mưa lác đác ruộng giàu, 

Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay, 
Bước chân xuống hái giâu này, 
Nuôi tầm cho lớn, mong ngày ươm tơ, 
Thương em chút phận ngây thơ, 
Lầm than dà trải, nẵng mua đã từng, 

Xa Xôi ai có tỏ chừng, 
Gian-nan tân-khô ta đừng quên nhau. 


* 
t * 


Al về nhän chị em cùng; 

Trông người khốn-khô, mở lòng thi-nhân 
Trời làm tai hại nông-dân, 

Nuóc nen ta phải dë dän cho nhan, 


— 20 — 


Trách giời sao ở không cân, 

Làm chi ngập lụt cho dân cơ-hàn, 
Hỏi ai là kê giầu sang? 

M6 lòng cứu giúp dân-gian phen này? - 
Nào là phúc đức xưa nay, 

Nào là công quả nặng giầy ở đầu, 
Muôn dän gặp lúc thẩm sâu, 

Ai ơi! cứu vớt cho nhan mới là. 


NÔNG-GIA TỰ VỊNH 


Ngôi mà nghĩ thế-gian gi thú nhất? 
Dâu công hầu, vị tất đã hơn ail 

Liếc mắt trông, thôi cũng chán trò đời, 
Mượn quyến-mẫu vui chơi mà hóa lịch, 
Nhiệm tha hôn mộ doanh-càu khách, 
Lạc ngà lâm-tuyền tác tức thân, 

Cảnh thiên-nhiên cây cô đượm mầu xuân, 
“Cuộc tang hải xoay vần thày tạo-hóa. 
Khi dúng diubh rong chơi điền giã, 

Vì dän ta xoay xóa cuộc sinh-nhai, 
Giang-son riêng thủ với đòi; 


Phú cường rồi cüng như người có khi, 
Chữ nông là chữ chỉ chỉ ! 


Chẳng nên giống má gì dâu, 

Thôi về cuốc bãi trồng giâu, chăn tầm. 
Trồng giàu cho biết giống giâu, 
Thứ giâu ân quả, thứ giâu nuôi tầm. 
Một nong tầm là năm nong kén, 

Môt nong kén là chín nén tơ: 


Anh thương em năm doi, tháng chờ.... 


Chău tâm, thả cá, nuôi con, 
Trong ba điều ấy, ai còn khoe hay. 
Việc gi cũng ở tại tay, 
Tầm chăn ba lứa, ruộng cầy ba năm. 
Được thua thời bởi tại trời, 


Chó thấy sóng cả mà rời fay ra. 


Đêm qua anh đến chơi nhà, 
Thấy em dệt cửi miệng dà hút thoi. 
Hay tay anh đến anh coi, 
xem lụa hay vải anh coi cho tường. 


EE — 


Giời hè đang nắng chang chang, | 4 
Nước non khô cạn. hỏi chàng di đâu? | 
Chàng di tât hộ mấy khau, 
Mong cho nưởc nhớn mai sau được mùa. 


Người ta täu lặn tâu bay, 
Em đây di cấy đi cày làm chân. 
Uóc gì thiên địa xoay vån, 
Cho lúa em tôt, cho thân em nhàn. | 
Mùa màng thóc lúa chan chan, 
Đề em đóng góp giangsan với đời. 


Tháng năm cho chỉ tháng mười 

Năm mười hai tháng em ngồi em suy: 
Vụ chiêm em cấy lúa gi, 

Vụ mùa lúa gié, sớm thì ba-giàug, 
Thú quê rau cá đã từng, 

Gạo thơm, cơm trăng, chỉ bằng tâm-xoan. 
Việc nhà em liệu em toan, 

khnyên chàng học tập chò ngoan kéo mà, 


— 23 — 


Kia trông Âu, Mỹ người ta, 
ST nông có giỏi, nước nhà mới vinh. 


Đồng cao giồng đỗ giồng ngô, 

lrng, sâu, cấy lủa, duòi hồ thả sen. 
Ai ơi! kìa thú lâm-tuyền, 

Cảnh hoa, cảnh lúa, thiênahiên ngỡ là. 
Ta về ta hải lấy hoa, 

Ta gặt lấy lúa, đề mà ăn chơi. 


Ai ơi sao chẳng đi về, 
Ruộng ta ta đề cầy thuê sao dành! 
Tô tiên di-sàn rành rành, 
Ta không nhìn nhổi vô-tinh thế chỉ? 
Ai giầu thì mặc ai giầu, 
Tớ về nhà tớ, bái giàu chăn tầm. 
Tở chăn tầm, lấy tơ tö dệt, 
May áo quần kéo rét ai oil 
Chẳng tham tâm áð của người, 
Họ cho té mặc họ đòi lấy ngay. 


Ai sang thi mäc ai sang, 
Tở về nhà tó, tớ làm tó ăn, 
Làm mà ăn, không ai mắng chửi, 
Can chỉ mà cố đấm tranh xôi, 
Tranh xôi nào dä được xôi, 
Chưa được xôi đã ốm lưng rồi còn dâu? 


x 
* - 


Bây giờ tết nhất đến nơi, 

Lấy ai buôn ngược bán xuôi với mình ? 
Hội này đang hội dua tranh, 

Chớ ham vui thú mà khinh việc làm. 


* 
* * 


Bây giờ gần hết mùa đông, 
Mà sao vẫn nắng như trong vụ hè? 
Lúa khô, nước cạn trăm bề, 
Làm ăn ta phải liệu nghề mà xoay. 


D 
A 


RHUYÊN CON GIÙ NGHIỆP NÔNG 


Một nhà nọ, chuyên nghề làm ruộng, 
Tư tò tiên truyền xuống đời cha. 


PSE 
A - ° 


Bios 1. 


Cùng nhau xum họp môt nhà, 

Cäy sâu  cuốc bâm, đề mà nuôi nhau, 
Ngày súc-tích nên giñu nên có, 

Kho đụn đầy, thóc lúa đề-đa. 
Cuộc đời gặp buòi phôn-hoa,  _ 

Đàn con đua thói kiêu-xa dông giài : 

Ké chen chúc vào nơi quyền-quý, 
Mặt ngông nghênh nên vẻ vinh-hoa. 
Bán cơ bán nghiệp ông cha, 

Uốn lưng mang tiếng nhuốc-nha vào mình. 
Lợi chẳng thấy, mà danh cüng hồng, 
Luống buộc dàm lúng túng không ra. 

Muôn phần khô nhục xót xa, 

Tay không rồi lại vẫn là tay không. 
Cũng có kẻ ch: hòng mối lợi, 

Cố ganh đua vào tới thị-trường. 
Bán buôn lừa lọc đủ đường, 

Bòn nơi khố cạnh. đãi phường quần-xoa. 
Kiếm chỗ hà, đồ ra chỗ hố, 

Đầu hôm giầu, buôi tối khó khăn. 
Giay tay nắm miệng kiểm ăn, 
Một phần vào miệng, chin phần vãi ra. 


WE ES 


Cüng có kẻ bê tha cờ bạc, 
Chực mưu đường kiếm chắc làm nên. 
Tò-tóm xóc-dĩa chơi rën, 
Íeh-xì, bài-cầu, cầm liều trốc tay. 


Ngồi mê mån, suốt ngày lại lối, 
Bỏ thời giờ, mất buôi, mất công. 
Làm ra chẳng được một đồng, 
Vất đi hàng cót hàng nong, khoe hào. 
Rồi đến lúc lâm vào công nợ, ~ 
Gỡ chẳng xong, vào ở nhà pha. 
Túng thân cầm cửa, đợ nhà, 
Con nhà gia-thế, hóa ra thằng bân. 
Lại có kẻ dua phần giăng gió, 
Nay hông-lâu, mai xó thanh-lâu. 
Ganh nhau áo loạn quần trừn, 
Khoe danh công-tử, khoe mâu quan sang. 
Chưa đến tháng, tiền lương đã hết, 
Lai về xoay bòn vét cạp quần. 
Quả ra lừa quịt nợ nàn, 
Vợ con day dot, mặc än chẳng rồi. 
Còn lắm sự lôi thôi chưa kẻ, 
Đáng ngán cho người thé sao ngu? 
Trong đường vụ-bảu chẳng lo, 
Đua tỉnh, chực những đánh du cậy tài. 


WS — 


Cha thấy lũ con người dông-d6, 
Dạ hãi hùng, hà nõ ngồi trông ? 
Sợ làm dëm nhục tô tông, 
Quá ra thất nghiệp họ lồng nữa sao? 
Liền lấy nhề thấp cao khuyên nhủ, 
Bằng: «nên nghe huấn dụ của cha. 

Con ơi: ròng rõi nhà ta. 
Cụ Hồng, tô Lạc, vốn là nghiệp nông. 
Khai dièn, khâu thò, ra công, 

Dậy cho con cháu cấy giồng làm ăn. 
Nhờ tô nghiệp ấm thân no da, 

Chỉ trông vào điền-giã đó thôi. 
= Cậy phần nước mắt màu-hòi, 

Khi di đổ rét, khi ngồi đủ no. 
Rù biết cố công phu làm lụng, 
Lấy sức mình tự phụng mà ngon. 

Tuy rằng tay làm chân bùn, 

Khôi mang tiếng kiếm ăn còu của ai. 
Con chẳng thấy, những loài vô-lại, 
Che ăn thông hỏng rãi của người, 

Sầy ra hàm trễ lay sai, 

RE xương rã miệng có ai thương mà! 

Sao con thấy người ta khuyên dü, 

Nō nhẹ lòng nhäng bỏ nghiệp cha? 


Op US 


Mang bồ thoc giống đồ ra, 
Ăn tàn phá hại nghiệp nhà như không? 
Này con hổi Ì nghiệp nông là gốc, 
Thánh dậy rằng: «tích cốc phòng co, 
Nhà nông dù ngả cầy bừa, 
Tràm bề quyết cũng xác vờ mặt nheo. 
Thôi con chớ đua theo len lỗi, 
Cố học đòi cái thói kiêu-ngoa, 
Lại như những thói người ta, 
Dem thân vào chốn phồn-hoa nhọc nhăn. 
Mắt ngấp-nghé miếng ăn vô sỉ, 
Da làm le bấu xé của người. 
Đã mang tiếng xấu đề đời, 
Lại thêm cải va tây giời về sau. 
Chi bằng kíp xoay mau công-nghiệp, 
Theo ông cha kế tiếp.lối nhà, 
Nhủ nhau đập đất giồng cà, 
Nhủ nhau phá bãi đề mà cấy giâu. 
Nhủ nhau cố giồng mầu, cấy lúa, 
Nhủ nhau cùng giồng đỗ, giồng khoai, 
= Nơi thì giông sẵn, giòng gai, 
Nơi thì giồng lạc, nơi thời giồng ngô. 


st ĐỀ, — 


Toi đến Ílúc vụ mùa thu-hoạch, 
Của mang về, đầy vách, đầy kho, 
Vợ, con, ào ấm, cơm no, 

Can chỉ moi móc tò mò khốn thân” 
Mình làm lấy minh ăn là quý, 
Chẳng việc gì đà-lụy đến người. 

Chẳng ai trách, chẳng ai cười, 

Chẳng ai nhiếc móc những nhời nọ kia. 
Con nên ngẫm nên suy lấy đó, 

Việc nông tang con cò con làm, 
Con đừng đua học thói tham, 

Quên nghề tiên tô chịu cam vô-loài. 
Cha cay đắng, tó nhời than thiết; 
Con ngẫm suy đã biết hay chăng? 

Nhời xưa người có dậy rằng: - 

« Cướp người no ấm, sao bằng cầy ăn. » 


HÔI KHÁCH TRUNG-CHÂU 
(Ta nên biết nguồn loi nông-lâm thượ*ng-du) 
Đương thời buòi này thời buôi nào 2 
Trong nước xô theo ngọn tàn-trào. 
Si nông các giới cẻi-lương cả, 


Còn aghé nông nữa tính làm sao? 


(AD na 


Nước ta vẫn là uước phong phủ, 
Ruộng tốt rừng sâu xưa sẵn có. 
Chút vì chưa mấy chốn mở mang, 
Luống đề lợi quyền dành bó xó, 


Hãy thử qua xem mạn thượng-du, 
Đất hoang, đồi rậm, kê bao khu? 
Chia ba phầu đất về phía bắc, 
Có lễ chiếm đến hai phần ru. 


Phần nhiều các miền toàn núi đất, 
Cây cối mộc lên tốt ngần-ngật. 

Bên dưới xen lån ít đất bằng. 
Lại có khe suối đi mọi mặt, 
Nhân có địa lợi tốt như thế, 
Cho nên sån vật khôn xiết kề. 
Quả cây rất sẵn súc sản nhiêu, 
Thực là tiền rừng -với bac bề. 


Nghiệm cách sinh-nhai của mán mường, 
Nay đây mai đó, làm ăn xoàng, 

Tay chân lười biếng không cầy cấy, 
Thế mà vẫn, đủ được tư-lương. 

liếm ăn dễ dëi nbw thế là: 

Của chung trời đất đề cho ta. 


Ei DN 


_iéc vì dân trí còn sơ thiền, 


Đường gầu ai biết tính đường xa. 
«Gà què ăn quần cối xay» quen, 
Một mảnh Trung-chàu bao kê chen. 
Ngoài ra phó mặc quân mường mắn, 
Cơ hồ bỏ hẳn lợi thiên-nhiên. 

Ngày nay trên nhờ có Bao-h6, 
Đường lối giao thông đã rộng mở, 
Các nơi lam-chướng, nơi sàm-tich. 
Đều có kinh-doanh khắp tới đó. 

Vậy nay nhắn bảo khách Trung-châu, 
Ta phải cân-cù khuyên rủ nhau, 

Tùy kể có công, người có của 

Mở mang nào có khó gì đâu? 


Những noi cao ráo làm nhà o 
Đồi phá làn vườn, trồng hoa quả, 
Ki J 2 VỆ - a 
Những nơi phẳng, thấp; ta cấy cày, 
| A ° 
Quanh năm thực-phầm đều đủ cả, 


Những nơi rừng tốt vẫn bó hoang, 
Xin phép lấy gỗ kề vô-vàn, 

Rừng xấu xin phép ta đốn củi, 
Hoặc là xin phép đề nung than. 


MECT gé 


Nội cỏ đồng không sẵn của trời, 
Ta nên lập chỗ dè chắn nuôi, 
Trâu, bò, lừa, ngựa cùng dê, lợn, 
Mối lợi hàng năm kê mấy mươi! 
Kê từ hòn đất, đến hòn đá, 

Cây, có, cho chí cái cành lá, 

Trời đất khòng sinh vật bỏ di, 
Biết dùng điều lợi vô-cùng cả, 
Huống chi các chỗn đất bó hoang, 
Nhà nước vẫn có ý mở mang, 
Nay nếu có người biết khai-khần 
Chắc là nhà nước giúp mọi đường. 
Vå chăng ở các nam Trung-châu. 
Đất ít, người nhiều, có thấm đâu ! 
Ruóòng nương đắt dô, mùa thất bát, 
Can chỉ cứ phải chen chúc nhau? 
Sao chẳng trông xem các đồn-điền, 
Mới đây khai khần ở các miền, 
Hạn lạo ít có, cấy cầy khả, 
Sản-vật phong-phú dän no yên. 
Cái gương phú-cường ở trước mắt, 
[rách ai lơ đễnh bỏ hoài mất, 


FREE Le 


I Rút cục xôi hồng, bóng cũng không, 
| Như thế ai oil đáng tiếc thật. 


Các nước vän-minh đương khoáng truong, 
Người ta mạo hiềm khắp bốn phương. 

Ta đây quanh quần nước non nhà, 

Lễ nào mối lợi đành bó xuông. 


Việc nông là việc gốc trèn đời, 
Gốc vững cành cây mấy tôt twoi. 
Non nước mấy nghìn thu dé lại, 
Gäng công kẻo phí hôi ai oit.. 


p 


Lâu nay em ở trên rừng, 
Khi vui non nước, khi mừng có hoa. 
Khi đi kiếm củi đường xa, 
Khi về riêng thú cửa nhà vui chơi 
Khi thăm bông lúa ruộng khoai, 
Khi trông làm lung, chắn nuôi mọi nghề. 
Thiếu chỉ non quả đôi chè, 
But trần thương kẻ đi về chen nhau. 


Giòi dông mwa rét căm căm, 
Anh tát nước đầm, em eày ma chiêm, 


BET Ce 


Cấy ma chiêm, mong cho chóng nở, 
BG công em, mưa gió di về. 

Giầm xương giãi nắng quản chỉ, 

Ảnh ơi trọn đạo xướng tùy là hay. 


Mưa xuân phấp phói vườn hồng, 
Ta về đập đất, ta rồng lấy cây, 
Giồng lấy cây mong ngày ăn quả, 
s Can chỉ mà vất vå như ail 
Long đong nay ngược mai xuôi, 
Đỉnh chung là cạm trên đời hay chỉ 


Xuân đi xuân đã về rồi, 

Chơi xuân ta chớ đề hoài mất xuân, 
liệu mà chắm chút làm ăn, 

Réo mai thu tới thì xuân không còn. 


Ta về ta rủ bạn ta, 

Ruộng ta ta cấy, vườn ta ta giồng 
Có làm thì hẳn có trông. 

Can chỉ chầu che mà mong của người 2 


| Ai về đợi voi em cùng, 

| = Thân em nay Bắc, mai Đông một mình / 
| Chi bằng ruộng tốt rừng xanh, 

Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà ? 


| ` D 


Ai di đường ấy mac ai, 
Ta về cấy ruộng giồng đồi ta ăn. 
Đỉnh chung là miếng nợ nàn, 
Can chi bo bin mà lin lưng vào? 


L 
“ 


Anh đi anh nhở cây bừa, 
Nhớ cô tát nước ruộng mùa hôm nao? 
Núm nay giời it mưa rào, 


Hồi rằng lúa má thể nào hối cô? 


Đậy con, con nhớ làm lòng, 
Học hành.thì giỏi, canh-nông thì giầu. 
Can chỉ cầu cạnh đâu đâu, 


Vào luồn ra củi, công-hầu hơn ail 


BE ` zs 


Chàng đi em cũng xin đi, 
Chàng lên xứ bắc em về xử nam, 
Chàng lên bắc, mở mang rừng núi, 
Em vë nam, theo dudi canh-nông. 
Sao cho nam bắc một lòng, 
Rồi ra chung đỉnh ta cùng có nhau. 


Quý-khách ở xa muốn mua Sách. Vé, Tiều- | 
thuyết tây. nam, các đồ dùng trong văn- 
phòng. | 

Xin cứ viết tur về hiệu sách NAM-RÝ lấy 


| quấn Catalogue I 1928 et 1929 thì sẽ đủ cà. SÉ 


HÀNG TÔT GIÁ HA ` 
Các ngài viết thư lại lấy Catalogue xin gửi | 
thêm "e timbre» năm xu, đề tiên việc gửi cho . 


nhanh chóng. 


l'ho va mandat đề: 
Librairie NAM-RY 


17; Bd Francis Garnier, Hanoi, Tonkin 


- sem == — a a mi 


T= er TER de EG me 


| 
| 
| 
| 


NAM -KÝ. THƯ -QUAN 
XUẤT-BẢN 


1°: - NHẬT - KỶ SONO? Hoạt-hkê cảnh-thể 
tiêu-thnqxếh có phé-binh rất Hay, Trọn bộ : + * 0857 
De — BALMINH KỲ-HIỆP. Lich-st tiều-thuyết 

Mỗi số : TH 

3 — NÜ- ANR- HUNG, Điêu-thuyền điểm -Sử tì, 22 

de — BÀI HAT NHÀ QUÈ, khuyến, nông, công, 
throng. NE TN ET je MODES E ES 

5e KHAL TAM LUÂN-CY, lớp đồng ấu và 
tự hi eg, Sigea EE RE ME See PUITS 

ús — HỒN THƠ, uge là duvên no van chirong' duongin. 


0, 10 


ge — NGU-NGÓN TẬP DO cac truyện có tíeh 
DÉMO DD A RSE RR pa aa aa a TEC de nộ 0, 3U 
ge = BONG-CHU LIEFT OUOC lich-str tieu-tiiu El 
sắp xuät-han 
Các sách của bän-hièu bán buôn chữ 20: , 
Tho và mandat gửi cho. 


Librairie NAM-RY 
17 Boulevard Francis Garnier 


HvsoI ses TONKIN 


Nhà in NGUYÊN-KÍNH Còng-ty 
84. 86 Phố Cầu-đất 84, 86 
HAIPHONG 


_ T 


an eg d'Kierch .. 


7 HỒN THƠ. H (tire ft khối sầu kim co) drons in: 


EC? 


